Những thông tin về Home Camera Viettel mà bạn nên 
biết? 

Giới Thiệu Camera Gia Đình Viettel Với nhu cầu sử dụng các thiết bị an ninh hỗ trợ cuộc sống 
ngày càng cao, Viettel đã cho ra đời sản phẩm camera chính hãng mang tên Home Camera 
Viettel. Home Camera Viettel là giải pháp camera thông minh tích hợp các tính năng cao cấp, 
hiện đại của Viettel dành cho khách hàng có nhu cầu giám sát an ninh, bảo vệ tài sản hay liên 
lạc với các thành viên trong gia đình đặc biệt là người già và trẻ em. Hiện tại Home Camera 
Viettel đang mang đến cho khách hàng 2 sản phẩm tuyệt vời là Camera 360 Trong Nhà và 
Camera Ngoài Trời. Đặc biệt, ứng dụng tích hợp sẵn VHome - ứng dụng quản lý camera do 
Viettel phát triển, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm thuận 
tiện và an toàn cho mọi khách hàng. Câu Hỏi Thường Gặp Về Camera Gia Đình Viettel Dưới đây 
là một số câu hỏi thường gặp của người dùng khi tìm hiểu về camera gia đình Viettel. Hãy cùng 
nhau trả lời: 
1. Sự khác biệt giữa Home Camera và các camera khác trên thị trường? 
Các thiết bị camera trên thị trường thường được lưu trữ tại Trung Quốc, camera gia đình được 
lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Viettel và được bảo mật theo tiêu chuẩn Layer 3 của Trung 
tâm An ninh mạng. Do đó, bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu của mình được an toàn tuyệt đối. 
Ngoài ra Home Camera Viettel còn tích hợp tính năng AI cao cấp. Khi bật chức năng này, trí tuệ 
nhân tạo sẽ phát hiện và phân biệt giữa chuyển động của con người và chuyển động của vật thể. 
Do đó, hệ thống chỉ báo cáo chuyên động của người chứ không phải đồ vật. Qua đó tránh gây 
bắt tiện cho người dùng khi chó mèo đi qua vùng cảnh báo. Nếu người dùng tắt tính năng này, 
mọi chuyên động bất thường sẽ được báo về thiết bị. 
2. Người dùng dùng ứng dụng gì để quản lý camera? 
Khách hàng Viettel chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VHome là có thể 
quản lý, điều khiển các thiết bị camera một cách dễ dàng, thuận tiện. VHome là ứng dụng quản 
lý camera do Viettel phát triển, cho phép người dùng cài đặt, điều khiển, nhận thông báo và xem 
thiết bị camera từ xa mọi lúc, mọi nơi. Nhờ có máy chủ của Viettel, bạn có thể yên tâm rằng 
những bức ảnh gia đình của bạn sẽ được an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, ứng dụng VHome còn có 
nhiều tính năng nỗi bật như sau: -Dễ dàng điều khiển từ xa thiết bị camera thông qua app có kết 
nối internet. - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. - Đặt vùng an toàn và nhận thông báo theo thời 
gian thực - Trò chuyện với người thân qua webcam với tính năng đàm thoại hai chiều theo thời 
gian thực - Ứng dụng sẽ được cập nhật liên tục với các tính năng mới. 


2. Làm cách nào để đăng nhập vào APP quản lý camera? 


Đề đăng nhập vào ứng dụng, bạn nên tải ứng dụng VHome và đăng nhập vào tài khoản của mình 
theo các bước sau: 

- Khách hàng cần tải ứng dụng VHome từ Google Play (điện thoại Android) hoặc Apple Store 
(điện thoại iOS). - Nếu sử dụng Internet Wifi Viettel để đăng ký dịch vụ Camera, khách hàng chỉ 
cần đăng nhập bằng số tài khoản và mật khẩu do Viettel cung cấp qua tin nhắn SMS. - Nếu mua 
lẻ thiết bị camera, khách hàng vào ứng dụng VHome tạo tài khoản mới để đăng nhập vào ứng 
dụng. Sau khi dịch vụ Camera được đăng ký thành công, bạn sẽ sớm nhận được tin nhắn có đầu 
số 155 (đối với nội mạng) hoặc DV_CODINH (đối với ngoại mạng). Tin nhắn sẽ cung cấp thông 
tin tài khoản của bạn để đăng nhập vào ứng dụng VHome và có nội dung: "Cảm ơn bạn đã sử 
dụng dịch vụ camera của Viettel. Tai nghe đầu vào của người dùng là <ten user> và thiết bị đầu 
vào là <Mắt Khẩu>. Liên hệ 18008119 (0đ). Hãy đến Trong! Sau đó, khách hàng chỉ cần đăng 
nhập vào ứng dụng VHome theo thông tin được cung cấp là có thể sử dụng ứng dụng để quản 
lý trực tiếp thiết bị camera của gia đình mình. 

3. Camera Viettel Home phù hợp với ai? 

Home Camera Viettel là thiết bị camera an ninh dành cho mọi đối tượng khách hàng. Đó là: - Cá 
nhân, Gia đình: Vai trò của thiết bị camera là giám sát các hoạt động tại nhà của khách hàng 
nhằm bảo vệ tài sản một cách tối ưu và hiệu quả. Đặc biệt tính năng nghe gọi 2 chiều trực tiếp 
của camera Viettel rất phù hợp với gia đình có người già và trẻ em. - Cửa hàng thương mại, nhà 
xưởng: lắp đặt camera an ninh giúp chủ cửa hàng giám sát an toàn cửa hàng mọi lúc mọi nơi, 
bảo vệ tài sản, chống trộm cắp, tránh rủi ro, thất thoát. - Công ty, doanh nghiệp: Thông qua 
camera an ninh, chủ công ty, doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động của nhân viên cũng như 
tiến độ làm việc của công nhân và quản lý công việc thuận tiện, dễ dàng hơn. 


Xem chỉ tiết: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/giai-dap-thac-mac-ve-home-camera-viettel-nhung-thong-tin- 


ban-khong-nen-bo-qua/18979480 
#homecameraviettel, 


#homecameracuaviettel, 


#cameraviettel 


